Good boy
Thấp thoáng ánh mắt đôi môi mang theo hương mê say
Em cho anh tan trong miên man quên luôn đi đêm ngày
Chạm nhẹ vội vàng hai ba giây nhưng con tim đâu hay
Bối rối khẽ lên ngôi yêu thương đong đầy thật đầy
Anh ngẩn ngơ cứ ngỡ
(Đó chỉ là giấc mơ)
Anh ngẩn ngơ cứ ngỡ
(Như đang ngất ngây trong giấc mơ)
Thật ngọt ngào êm dịu đắm chìm
Phút chốc viết tương tư gieo nên thơ (yeah, hey)
Có câu ca trong gió hát ngân nga, ru trời mây
Nhẹ nhàng đón ban mai ngang qua trao nụ cười (trao nụ cười)
Nắng đua chen, khoe sắc, vui đùa giữa muôn ngàn hoa
Dịu dàng đến nhân gian âu yếm tâm hồn người
Hình như chính em
(Cho anh mong chờ)
Hình như chính là em
(Cho anh vấn vương)
Đừng thờ ơ, xin hãy lắng nghe
Và giúp anh trả lời đôi điều còn băn khoăn
Có chắc yêu là đây, đây, đây
Có chắc yêu là đây, đây
Có chắc yêu là đây, đây, đây
Có chắc yêu là đây, đây
Em lang thang cả ngày trong tâm trí
Đi không ngừng cả ngày trong tâm trí
Si mê thêm cuồng quay
Oo-ooh, oo-oo-oo-ooh
Chắc gì nữa mà chắc
Sáng thì nhớ đêm trắng tương tư còn không phải yêu là gì
(Có chắc yêu là đây)
Rồi thắc gì nữa mà mắc
Đến bên nắm tay nói ra ngay ngồi mơ mộng thêm làm gì
Nhanh chân chạy mua một bó hoa (hey)
Thêm luôn một món quà (hooh)
Khuôn mặt tươi cười lên vô tư gạt đi lo âu mạnh mẽ nha
Và rồi bước ra, bước ra, bước ra (hey)
Có câu ca trong gió hát ngân nga, ru trời mây
Nhẹ nhàng đón ban mai ngang qua trao nụ cười (trao nụ cười)
Nắng đua chen, khoe sắc, vui đùa giữa muôn ngàn hoa
Dịu dàng đến nhân gian âu yếm tâm hồn người
Hình như chính em
(Cho anh mong chờ)
Hình như chính là em
(Cho anh vấn vương)
Đừng thờ ơ, xin hãy lắng nghe
Và giúp anh trả lời đôi điều còn băn khoăn
Có chắc yêu là đây, đây, đây
Có chắc yêu là đây, đây
Có chắc yêu là đây, đây, đây
Có chắc yêu là đây, đây
Em lang thang cả ngày trong tâm trí
Đi không ngừng cả ngày trong tâm trí
Si mê thêm cuồng quay
Oo-ooh, oo-oo-oo-ooh
Có chắc yêu là đây (a-ah, a-ah)
Có chắc yêu là đây (ooh-ooh, oo-ooh)
Có chắc yêu là đây (a-ah)
Please come to me! (Please come to me!)
Please come to me!
Có chắc yêu là đây, đây, đây
Có chắc yêu là đây, đây
Có chắc yêu là đây, đây, đây
Có chắc yêu là đây, đây
Em lang thang cả ngày trong tâm trí
Đi không ngừng cả ngày trong tâm trí
Si mê thêm cuồng quay
Oo-ooh, oo-oo-oo-ooh
M-TP
(Có chắc yêu là đây, đây) Một bài hát
Dành đến cho tất cả những ai đang yêu (có chắc yêu là đây, đây, đây)
Chưa yêu, và sẽ được yêu (có chắc yêu là đây, đây)
Hạnh phúc nhá!